
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



6 lỗi Cơ bản phá hoại động tác dea 

Tác giả A Quân Lương 

Khi nhắc đến tạ barbell, người ta lại nhắc đến Deadlitt. Đây quả thực là một động tác không chỉ đơn giản, mà đồng 
thời còn đem lại lợi ích to lớn cho phần cơ lưng của người tập. Thế nhưng, không ít người đang thực hiện động tác 
này một cách thiếu chính xác, từ đó không chỉ không đem lại hiệu quả cho bản thân, mà còn "chuốc lấy" rất nhiều 
chấn thương nghiêm trọng. Bài viết ngày hôm nay sẽ điểm qua 6 lỗi cơ bản mà rất nhiều người mới tập deadlitt đang 
mắc phải. 

Hãy cùng Thể Hình Nam điểm qua 6 lỗi cơ bản khi thực hiện động tác Deadlitt nhé. Đừng tập sai bài tập thể hình này 
vì nó rất dễ gây chấn thương cho bạn đấy! 



Đầu tiên thì Thể Hình Nam sẽ kể đến chính là tập luyện Deadlitt với đôi giày có đế dày 

Nếu bạn tập Deadlitt với một đôi giày chạy như vậy, bạn đã tự tạo cho mình 2 điều bất lợi. Trước hết, đế quá dày sẽ 
khiến bạn không có một điểm tựa vững chắc và ổn định để sinh lực. Khi bạn đang nâng tạ, điều đầu tiên mà bạn sẽ 






luôn muốn làm đó là hạn chế các tác nhân khiến cơ thể mất thăng bằng hay hạn chế tiếp xúc của bạn với sàn tập, 
bởi chúng sẽ khiến bạn đạt được lực nâng tối đa, đồng thời khiến cho mắt cá chân và bàn chân phải chịu nguy cơ 
chấn thương lớn hơn. Bất lợi thứ hai khi mang giày có đế quá dày chính là việc bạn sẽ trở nên cao hơn so với thanh 
tạ, tất nhiên, khi cao hơn thì thời gian để nâng thanh tạ sẽ dài hơn, đồng thời khiến cho lưng bạn không thể giữ được 
đúng tưthế.a 


Cách sửa chữa: Hãy sử dụng một đôi giày chuyên dùng để nâng tạ, hay là một chiếc dép mỏng. Bạn cũng có thể đi 
chân trần nếu như phòng Gym cho phép. 


Lỗi thứ 2: mông quá thấp 



Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa Deadlitt và động tác Squat - xuống tấn. Đừng có bắt đầu động tác trong tư thế xuống 
tấn thấp. Bạn nên đạt hông cao lên, với hai phần bả vai đặt trên tạ Barbell trong tư thế bắt đầu. Nếu như mông bạn 
đặt quá thấp, tạ Barbell sẽ bị đưa xa ra trước cơ thể bạn, từ đó tạo áp lực không cần thiết cho lưng và đặt bạn vào 
một tư thế mà không thế tận dụng lực từ cơ thế một cách tối ưu. 



Lỗi thứ 3: hai chân cách nhau quá xa 


Trừ khi bạn là một người nặng hơn 500 pound và không thể cúi xuống nhặt tạ với hai chân khép vào nhau, thì lúc đó 
mới là lúc bạn xòe hai chân cách xa nhau. Thông thường, bạn nên thực hiện động tác Deadlitt với hai chân đặt bằng 
vai như khi chuẩn bị thực hiện động tác bật nhảy cao. Hãy luôn ghi nhớ rằng, không bao giờ để chân rộng hơn hai vai 
một khoảng cách 6 inch. 


Lỗi thứ 4: bạn đang cuốn tạ lên 



Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc bạn gặp chấn thương lưng và phải nhờ tới phẫu thuật để điều trị khi Deadlitt. 
Hãy nhớ rằng, động tác Deadliít không phải là động tác cuốn Barbell. Việc cuốn tạ lên để ăn gian không chỉ khiến 
động tác trở nên thiếu hiệu quả, mà còn làm tăng nguy cơ chấn thương của bạn lên một cách đáng kể. 


Lỗi thứ 5: bạn đeo găng tay khi tập Deadlitt 



Đeo găng tay khi tập Deadlitt tức là bạn đang tự "nâng độ khó" cho bài tập rồi đấy. Găng tay sẽ khiến thanh tạ khó 
nắm hơn. Quan trọng nhất là, bạn không thể "cảm thấy" được thanh tạ. Việc biết được tạ Barbell đang tác động đến 
phần nào của cơ thể chính là một yếu tố lớn khi thực hiện Deadlitt. 


Lỗi thứ 6: bạn khởi động không đúng cách 



Các nhà khoa học từ lâu đã kết luận rằng, các bài duỗi cơ tĩnh sẽ làm giảm tính hiệu quả trong việc tối ưu hóa sức 
mạnh và sức bền trước khi luyện tập của bạn. Để "làm nóng" cơ thể, hãy luôn chọn các bài tập động. Một cách khác 
mà bạn có thể áp dụng trước khi buổi tập Deadlitt của bạn chính là Deadliít với khối lượng tạ nhẹ hơn. 

Có thể bạn quan tâm: Video 5 sai lầm phổ biến trong nâng tạ gập lưng (Deadlitt) 


Theo vothuat.vn 
Xem thêm: 

• Kiến thức cần biết về Deadlift 

• 75 kiểu Deadliít đa dạng phát triển cơ mông và đùi sau cho dân thể hình 

• 10 điều cần biết cho người mới tập thể hình 


( 


TWch 4Jnĩ 'Li ke' 




5ĩníW 


¥ T w E E T 


CHIA 




©PIN 


I T 


G + c I R L c E 


Tin liên quan 



6 lý do khiến việc tập cơ ngực kém ... 



9 động tác, 1 000 reps với bài tập c... 



5 động tác tần suất cao trong 3 phú... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 


Bài trước 

5 lỗi thường gặp khi tập thế hình kèm thêm vỉdeo hướng dẫn tập đúng 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 +1 Recommend this on Google 




1 nhận xét 


Google+ 



Thêm nhận xét 


Nhận xét hàng đầu V 




Quân Lương qua Google+ 6 phút trước - Được chia sẻ công khai 

6 lỗi cơ bản phá hoại động tác deadlitt 

Khi nhắc đến tạ barbell, người ta lại nhắc đến Deadlitt. Đây quả thực là một động tác 
không chỉ đơn giản, mà đồng thời còn đem lại lợi ích to lớn cho phần cơ lưng của người 
tập. Thế nhưng, không ít người đang thực hiện động tác này một cách thiếu chính xác,... 


+1 -Trả lời 


Bạn tìm gì hôm nay... 




Trò chơi thể hình vui nhộn 

Hãy cùng Thể Hình Nam rèn luyện cho anh chàng này nhé!... 


XEM NHIÊU NHẤT 







4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



Bài tập mông cho nam hiệu quả chỉ với 8 phút 









Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



1 5 bài tập kết hợp cho lưng xô săn chắc 




9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 





Bài tập thể hình sửa ngực bị lệch cho nam giới 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 


THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG 

BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI 

BÀI TÂP 
CHÂN 

BÀI TÂP BÀI TÂP ĐÙI BÀI TÂP 

CỔ TRƯỚC LƯNG 

BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 

BÀI TÂP BÀI TÂP PLANK 

NGỰC 







BÀI TẬP SQUAT 

BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂP TỔNG 
HỢP 

BÀI TẬP VAI 

DINH DƯỠNG THỂ ĐÔNG TÁC PLANK ĐÔNG TÁC SQUAT 

HÌNH 

ĐÔNG TÁC 
YỎGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ NGƠI 

NHAC TÂP THỂ 
HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH TAI VIDEO THỂ 

NHÀ HÌNH 





KHỎEĐẸP.VN 


• 6 cách trị mụn bằng cà rốt vừa tiết kiệm vừa hiệu quả 

Với cà rốt bạn có thể chế biến thành các món ăn ngon, nước uống tốt cho cơ thể.... 

• Cách phân biệt 9 loại son môi bạn gái nào cũng nên biết 

Son môi được xem là món phụ kiện không thể thiếu trong túi xách của mọi cô gái. Màu... 

• 8 bài tập tăng vòng 3 và làm săn chắc vòng 3 cho các nàng 

Bạn thích những bộ cánh bó sát khoe đường cong co thẻ, tuy nhiên vòng 3 không đạt chuẩn... 

• 6 lợi ích bất ngờ khi sử dụng nước hoa không phải ai cũng biết 

Với lịch sử hon 4000 năm, nước hoa chứng tỏ mình là một mặt hàng thiết yếu trong cả... 

• 3 loại mặt nạ làm trắng da từ bia phù hợp cho từng loại da ít người biết 

Bạn đang tìm kiếm công thức làm trắng da từ nguyên liệu thiên nhiên? Bạn có biết bia chứa các... 


THỂ HÌNH 








ÂM NHẠC - "MÓN ĂN" KHÔNG THẾ THIẾU CHO NGƯỜI TẬP THẾ HÌNH 


Co glc T Tim kiêm Tuy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 


-- cô GÁI 'CHƠI TRỘI' MẶC BIKINI XUỐNG ĐÁY BIẾN TẬP THỂ HÌNH 
Ị 1 3.04.201 6 - 0 Comments 


Những hình ảnh của cô người mẫu Kathryn Brovvn mặc bikini xuống biển đẩy tạ khiến nhiều người xem thích... 



BẠN NÊN MUA DỤNG cụ GÌ KHI TẬP THÊ HÌNH TẠI NHÀ? 

02.04.201 6 - 0 Comments 

Bạn đang có nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, thể hình tại nhà? Nhưng lại có quá nhiều dụng cụ để tập... 


11 GỢI Ý DINH DƯỠNG GIÚP TĂNG cơ 
& * 25.02.201 6 - Comments Disabled 


Tăng cơ là mục tiêu chính của hầu hết người tập thể hình. Nhưng nói dễ mà làm thì khó, đặc biệt khi bạn đã... 


Bài mới 


1 6 LÔI Cơ BẢN PHÁ hoại động tác DEADLIFT 


Khi nhắc đến tạ barbell, người ta lại nhắc đến Deadlitt. Đây quả thực... 

2 5 LỖI THƯỜ NG GẶP KHI TẬP THỂ HÌNH KÈM THÊM VIDEŨ HƯỚNG DẪN TẬP đúng 


Tập thể hình không khó mắc phải những động tác sai khi thực hiện.... 

3 J : ị 7 ĐỘNG TÁC TẬP THỂ HÌNH TỐT NHẤT CHO Cơ LưNG NAM GIỚI CÙNG Tạ BARBELL 


ề-.-- 


Đã bao giờ bạn muốn sở hũn một tấm lung rộng và tưởng tượng rằng mình... 


Bài yêu thích 







& THỰC PHẨM TỐT CHO BẠN TRƯỚC KHI TẬP THỀ HÌNH 

26.03.201 6 - 0 Comments 

Vì vậy khi tập xong, cơ của bạn sẽ bị cạn hết lượng glycogen sẵn có. Lúc này, các tế bào cơ rất dễ bị tổn... 

pc* NHỮNG SAI LẦM NGUY HIỂM CẦN TRÁNH KHI TẬP THỂ HÌNH TĂNG CÂN 

27.02.201 6 - Comments Disabled 

Không phải tập thể hình là bạn muốn tăng cơ phần nào cũng được. Khi tập thể hình tăng cân tăng cơ cần chú ý... 

a BÀI TẬP THẾ HÌNH CHO cơ BỤNG SĂN CHẮC GIẢM MỠ VỚI AB ROLLER 

01 .04.201 6 - 0 Comments 

1 . Tổng quan AB Roller tập cơ bụng hiệu quả - Đây là 1 bài tập cutting dành cho những bạn sau khi hoàn... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 


Q) Chat với chúng tôi! 



